Tìm về những phương trình cũ trong đời 


VỌH 
HN 28-12-2023 


Xét trên phương diện ngôn ngữ, phương trình là một loại ngôn ngữ cô đọng. Bản chất các 
phương trình cho phép khai triển các thuật toán, nhờ vào logic của nghiệm, qua một số 
bước hữu hạn (nếu có nghiệm) hoặc xấp xi. 


Tôi có vài kỷ niệm với vài phương trình. Lúc cuối năm này rảnh rỗi ghi chép lại, theo 
hướng dân của ông bác Ngô Bảo Châu, kẻo sau quên. 


Một trong những phương trình lúc trẻ làm những người theo đuổi kiến thức toán tài chính 
thích thú (một phân là vì 2 trong số các tác giả sau này được GT Nobel kinh tế là Myron 
Scholes và Robert €. Merton) là phương trình vi phân riêng Black-Scholes. Trong sô 
những bạn trẻ thời đó có tôi, dẫn tới việc viết chương trình nho nhỏ tính toán xắp xi trên 
C++ [1]. Ông thây giáo hướng dẫn luận án của tôi—có giáo sư André Farber 
(1943-2017)—còn găn thêm một ký ức cho tôi, vì một cái cốc uống nước bằng sứ có in công. 
thức nghiệm Black-Scholes. Tôi lấy. cái cốc ấy uống nước rồi giữ ở bàn. Mãi sau thấy ô ông già 
đi tìm cái côc, tôi mới hỏi xin. Ông â ấy kiên quyết không cho. Tôi có đấm ă ăn xôi bảo ô ông cụ 
cái cóc sứt tai ấy cho tôi cũng được có sao đâu. Thé rồi ông cụ mới phân trần rằng, cái cốc 
ấy là của ông bạn, chính là Myron Scholes, tặng. (Ông ấy còn một người bạn thân nữa, mãi 
sau này mới nhận Nobel kinh tế là Eugene Fama [2].) 


Cũng trong khoảng thời gian đó, một địa hạt “nhiều tính toán” khá gần gũi là tài chính vĩ 
mô, liên quan tới tỷ giá hồi đoái. Thời kỳ đầu thập niên 2ooo, vấn đề tỷ giá luôn gây chú ý 
lớn, do sự kiện lớn là khủng hoảng tiên tệ Đông A, bắt đầu từ Thái Lan, sau đó lây lan ra 
khắp các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v.. Mặc dù Việt Nam không trực tiếp chịu tác 
động nặng, nhưng hậu quả kinh tế của các tác động gián tiếp như đóng băng nguồn đầu tư 
EFDI, sụt giảm dự trữ ngoại hối, biến động tỷ giá... cũng, là một ký ức không bao giờ phai 
nhạt trong lịch sử kinh tế đất nước L3]. Cho nên, mới có bài viết về hệ thống tỷ giá kép (còn 
gọl là cơ chế tỷ giá song song) làm nên đặc thù của nền kinh tế chuyên đổi Việt Nam L4]. 
Phần thống kê chuỗi thời gian thì không nói làm gì (ngày nay cũng thành kiến thức phô 
biến rồi), nhưng phần lõi lập luận cũng xoay quanh hệ thống phương trình vi phân, bây giờ 
đọc lại vẫn thấy toát mồ hôi. 


Đến khoảng giữa thập niên 2ooo, thì lại là vấn đề lý thuyết xác suất đối với các mô hình có 
bước nhảy, sử dụng trong các bài toán định giá tài sản tài chính. Đây cũng là nhóm các bài 
toán thời kỳ đó tốn rất nhiều giấy mực, đồng thời thu hút sự chú ý. Chính thời kỳ bùng 
phát mối quan tâm tài sản tài chính phái sinh này đã nhen nhóm những rủi ro với tài sản 
tài chính phái sinh cho bất động sản dưới chuẩn, sau đó dẫn tới cuộc đại suy thoái 
2008-2009. Đây chính là lúc bài nghiên cứu [5] hiện diện, và lẽ tự nhiên, trong bài số ký 
tự, ký hiệu, và phương trình nhiều áp đảo so với số chữ viết thông thường. 


áII |IIIli3 II ÍIIliIlil 
¡IIÍ ẨIIllti ÌÌatlleIlflis 


https://dol.org/10.1142/9789o812709356_ 0008 


Những thời kỳ đó đã trôi qua, và thế giới bước vào kỷ nguyên generative AI làm mưa làm 
gió. Các mô hình LLM giờ có thể chuyên dịch ra thành ngôn ngữ quen thuộc rất nhiều khái 
niệm phức tạp của các chuyên ngành sâu, khiến cho người đọc tài liệu kỹ thuật ngày nay 
được nhiều hỗ trợ hơn. Cho nên chuyện không có gì đáng nhắc lại, nếu hôm nay không 
tình cờ bắt gặp một bài nghiên cứu về.. . Phương trình vì phân riêng, (PDE) [6], trên tạp chí 
AIP Aduanees sô mới ra tháng 12- 2023. Điều chính yêu là bài báo ây sớm nhắc tới ứng 
dụng của PDE phi tuyến. (NPDE), và dẫn chiếu tới các ví dụ tác động phi tuyến trong việc 
hình thành nên quan điểm vẻ tiếp cận xây dựng lý thuyết [7]. 


Đối với cá nhân tác giả, việc tài liệu [7] được sử dụng đã là rất vui rồi. Tuy nhiên, theo cách 
của Ghazanfar et al (2023) trong đó các tác giả đã tìm đên chính xác điềm mâu chôt và đặt 
đề trong một logic chuẩn xác thì thật tuyệt vời. Như thế, nội dung cuốn sách đã được đọc và 
kết nối. 


Thành thực mà nói, bài nghiên cứu [6] đã làm cho dấu móc kết thúc năm 2023 trở nên rất 
thú vị. 


Có vẻ như hành trình của các phương trình sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2024 sắp tới. 
References 
[ri] Vuong, Q. H. (2oo1). Black-Scholes PDE: A finance application. International 


Conƒference on Diƒferential Equations, Approxinafions and Applcafions (DEAA - 2001 
December), pg. 53. https://philpapers.org/rec/VUOBPA 


[2] Fama, E. F., & Farber, A. (1o7o). Money, bonds, and foreign exchange. The American 
Econornic Reuieu, 69(4), 639-649. https://www.jstor.org/stable/18o87og 


[3] Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2ooo). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm uà đột phá. Ñxb 
Chính trị Quôc gia. 


[4l Hoàng, V. Q., & Chí, N. P. (2oo2). Tiếp cận lý thuyết tỷ giá kép. Nghiên Cứu Kinh Tế, 


[5] Van Huu, N., & Hoang, V. Q. (2oo7). On the martingale representation theorem and 
on approximate hedging a contingent claim In the minimum deviation square criterion. 
In: Sơme Topics 1n Industrial and Apphed Mathematfics (pp. 134-151). https://dol.org 
/10.1142/9789812709356_ooo8 


[6] Ghazanfar, S., Ahmed, N., Ali, S. M., Iqbal, M. S., Akgủl, A., Shar, M. A., & Bariq, A. 
(2o23). Exact and solitary wave structure of the tumor cell proliferation with LỌ model of 
three dimensional PDE by newly extended direct algebralc method. ATP Aduaneces, 13(12), 
125218. https://pubs.aip.org/aip/adv/article/13/12/125218/2930289 


[7] Vuong, Q. H. (2023). Mindsponge Theor. Walter de Gruyter GmbH. 
https://books.google.com/books?&1d=HnegEAAAQBAJ 


